Gỗ biến tính là quá trình xử lý gỗ thông qua các phương pháp và công nghệ 
nhằm cải thiện tính chất và hiệu quả sử dụng của gỗ. Quá trình biến tính gỗ có 
thể bao gồm sự xử lý nhiệt, xử lý hóa học hoặc kết hợp cả hai. Dưới đây là một số 
thông tin về gỗ biến tính và ảnh hưởng của nó: 


1. Lợi ích của gỗ biến tính: 

- Tăng độ bền: Quá trình biến tính có thể làm tăng độ bền và kháng mục nứt 
của gỗ, giúp nó chống chịu tốt hơn đối với môi trường khắc nghiệt và sự tác động 
của côn trùng, nấm mốc. 

- Cải thiện tính chất vật lý: Gỗ biến tính có thể cải thiện tính chất vật lý như 
khả năng chịu nước, ổn định kích thước và khả năng chống cháy. 

- Mở rộng ứng dụng: Quá trình biến tính mở ra nhiều cơ hội ứng dụng mới cho 
gỗ, bao gồm sàn nhà, đồ nội thất, cầu, cột, ván ép, và các sản phẩm xây dựng 
khác. 


2. Phương pháp biến tính gỗ: 

- Xử lý nhiệt: Quá trình xử lý nhiệt (như xử lý bằng nhiệt độ cao) làm thay đổi 
cấu trúc gỗ, làm tăng độ bền và ổn định kích thước của nó. 

- Xử lý hóa học: Sử dụng các chất hóa học như chất chống mục nứt, chất chống 
cháy hoặc chất chống thấm nước để cải thiện tính chất của gỗ. 

- Kết hợp xử lý nhiệt và hóa học: Kết hợp các phương pháp biến tính để đạt 
được kết quả tốt nhất. 


3. Ảnh hưởng đến môi trường: 

- Quá trình biến tính gỗ có thể sử dụng các chất hóa học và cần một quy trình 
sản xuất khá phức tạp, có thể gây tiêu thụ năng lượng và tài nguyên. 

- Tuy nhiên, so với sử dụng gỗ tự nhiên trong một số ứng dụng, gỗ biến tính có 
thể mang lại lợi ích về môi trường. Ví dụ, việc sử dụng gỗ biến tính có thể giảm 
nhu cầu khai thác gỗ tự nhiên, ngăn chặn sự suy giảm của các khu rừng tự nhiên 
và giảm lượng chất xử lý hóa học cần thiết cho gỗ. 

- Tuy nhiên, cần chú ý đến việc quản lý và xử lý chất thải trong quá trình sản 
xuất gỗ biến tính để đảm bảo rằng nó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường. 


Quá trình biến tính gỗ có thể mang lại nhiều lợi ích về tính chất và ứng dụng của 
gỗ, tuy nhiên, cần đảm bảo rằng nó được thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy 
định môi trườngphù hợp để đảm bảo tính bền vững và bảo vệ môi trường. 


